Giáo phận Hà Tĩnh 

Ban Phụng vụ & Ban Thánh nhạc 


THÔNG BÁO 

V/v: Tập huấn kỹ thuật sử dụng âm thanh Nhà thờ 


Kính thưa quý Cha, quý Giáo xứ, chuẩn Giáo xứ, 

Theo sự hướng dẫn của Đức Giám mục Giáo Phận, Ban Phụng vụ và Ban Thánh nhạc 
cùng với Công ty TNHH Prosound Center Vietnam và Công ty TNHH Yamaha Music 
Vietnam, chi nhánh Hà Tĩnh, tổ chức ngày tập huấn "Âm thanh nhà thờ và kỹ thuật sử 
dụng âm thanh” cho những người phụ trách âm thanh nhà thờ giáo xứ, giáo họ và các 
cộng đoàn dòng tu trên địa bàn giáo phận Hà Tĩnh. Vì vậy, Ban Phụng vụ và Ban 
Thánh nhạc xin thông báo với nội dung sau: 

1/ Thời gian và địa điểm 

- 8h00' đến 16h30’, thứ Tư, ngày 04/12/2019 tại nhà thờ giáo xứ Trung Nghĩa, giáo 
hạt Văn Hạnh, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

2/ Số người tham dự: Những người phụ trách âm thanh các nhà thờ giáo xứ, giáo họ 
và các cộng đoàn dòng tu ... Khi đăng ký, xin cho Ban tổ chức biết số lượng các tham 
dự viên của từng đơn vị, để BTC tiện sắp xếp, lo liệu công việc ẩm thực. 

3/ Kinh phí: Các giáo xứ và cộng đoàn tự túc phương tiện đi lại cho học viên, còn bữa 
ăn trưa và nước uống cho các học viên do các công ty tổ chức chu cấp. 

4/ Ban Phụng vụ và Ban Thánh nhạc nhờ HĐMV và Ban Phụ nữ Giáo xứ Trung Nghĩa 
giúp công tác tổ chức và phục vụ ẩm thực cho các tham dự viên. 

Vậy, Ban Phụng vụ và Ban Thánh nhạc xin thông báo tới Quý Cha, quý Giáo xứ, chuẩn 
Giáo xứ, các cộng đoàn dòng tu được biết. Nếu Giáo xứ, chuẩn Giáo xứ và cộng đoàn 
nào có nhu cầu, xin đăng ký với Lm. Trưởng ban Phụng vụ, qua Email: 
antnguyenhong@gmail.com, từ ngày thông báo đến ngày 30/11/2019. Nếu số lượng 
đăng ký ít, chúng con không tổ chức; nếu các giáo xứ đăng ký sau ngày 30/11/ 2019, 
chúng con không chịu trách nhiệm. 

Xin chân thành cảm ơn Quý Cha và quý Giáo xứ. 

Thọ Ninh, ngày 14/11/2019 

T/M Ban Phụng vụ 
Trưởng ban 



Lm. Antôn Nguyễn Xuân Hồng 






